ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO YÊU ĐỜI 


Giảng tại Virginia Hoa Kỳ,Tháng 11- 2000 

Đề tài chúng tôi giẳng hôm nay Đạo Phật là đạo 
yêu đời. Lâu nay người ta ngỡ rằng đạo Phật là đạo 
yếm thế. Giờ đây chúng tôi nói đạo Phật là đạo yêu đời 
chắc quí vị không khỏi ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ tuần tự 
giải thích tinh thần yêu đời của đạo Phật. 

Theo cái nhìn thông thường của người đời, đạo 
Phật dường như yếm thế. Tại sao? Vì trong kinh Tứ 
diệu đế, đế đầu tiên là Khổ đế. Phật nói khổ trước nhất, 
sau đó còn nói thêm thân này vô thường, bất tịnh, giả 
dối v.v... Nói như thế tức rõ ràng đạo Phật là chán đời. 
Nhưng thật ra ấy là do cái nhìn thiển cận mà thôi. 

Đức Phật có điểm đặc biệt, khi chỉ một phương 
pháp nào trước Ngài nói quả, sau mới chỉ nhân. Từ đó 
Ngài mới dạy phương pháp tiêu diệt nhân để hết quả 
khổ. Phật nói thân này là khổ, là nói trên quả. Khổ từ 
đâu ra? Từ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến v.v... Biết 
được lý do tức là biết được nhân, sau đó phải tìm cách 
tiêu diệt nhân ấy. Cho nên Khổ đế là quả, Tập đế là 
nhân. Diệt sạch nhân khổ rồi thì được quả vui gọi là 
Diệt đế. Muốn diệt nhân không phải ngẫu nhiên tự diệt, 
mà có phương pháp tu hành gọi là Đạo đế. 


Ví như Bác sĩ thấy bệnh nhân đau nặng, nhưng 
người ấy chưa biết nên trước Bác sĩ giải thích, bệnh 
này trầm trọng lắm cần phải uống thuốc trị mới lành. 
Bệnh nhân nghe vậy sợ mới chịu điều trị. Sau đó Bác sĩ 
hướng dẫn cách chữa trị, người đó nghe và làm theo lời 
dặn của Bác sĩ nên lành bệnh. 

Cũng vậy, ban đầu nghe nói bệnh trầm trọng 
chúng ta sợ, đó là khổ. Nhờ sợ mới hỏi cách chữa trị. 
Khi trị đã lành thì hết khổ, được an vui. Vì vậy đạo Phật 
nói khổ nhưng không phải cố định, nếu biết cách tiêu 
diệt nhân khổ thì quả khổ sẽ hết. Hết khổ tức là vui. 
Cho nên đạo Phật nói khổ không phải để cho chúng ta 
thở than, buồn thẳm, mà nói khổ để chúng ta diệt khổ. 
Diệt khổ để được vui, vui thì yêu đời. Đó là ý nghĩa cao 
siêu của đạo Phật. 

Như trong kinh có câu: “Phật ái chúng sanh như 
mẫu ái tử”. Tức là Phật thương chúng sanh như mẹ 
thương con. Mẹ thương con thì không bao giờ bỏ được. 
Không bổ được nên phải tìm mọi cách để chỈ dạy, 
hướng dẫn sao cho con mình bớt khổ, đó là tinh thần từ 
bi của đức Phật. Có học Phật, mới thấy tình thương của 
Phật đối với chúng ta thật tràn trề lai láng. Tinh thần đó 
là yêu đời chớ không thể chán đời mà có được. 

Trong kinh Hoa Nghiêm, chư Bồ-tát thường nói: 


“Thấy chúng sanh khổ thì Bồ-tát khổ. Thấy chúng sanh 
vui thì Bồ-tát vui”. Cái khổ, cái vui của chúng sanh là cái 
khổ, cái vui của Bồ-tát. Do đó lúc nào các Ngài cũng 
muốn độ, muốn cứu chúng sanh, như vậy không phải 
thương yêu là gì? 

Trong kinh Lăng Nghiêm, sau khi A-nan ngỘ 
được lý đạo rồi, Ngài phát nguyện rằng: “Trong đời ác 
ngũ trược con xin vào trước. Còn có một chúng sanh 
chưa được Niết-bàn, con nguyện không vào Niết-bàn”. 
Như vậy yêu đời hay chán đời? Từ đức Phật cho tới 
Bồ-tát, Thanh văn A-la-hán cũng phát nguyện mạnh mẽ 
như vậy. Vì lợi ích chúng sanh, các Ngài không bao giờ 
tự an phận mình để chúng sanh phải chịu đau khổ. Tinh 
thần đó làm sao chán đời được? 

Trong kinh Pháp Hoa, chàng cùng tử rời bổ cha 
mẹ đi lang thang, đói khổ. Khi muốn tìm trở về cha mẹ, 
vô tình lạc tới chỗ ông Trưởng giả. Tại đây, chàng xin 
làm một công việc nhỏ để kiếm sống qua ngày. Ông 
Trưởng giả nhận ra chàng là con mình nên bảo người 
gọi đến. Khi được gọi, cùng tỬ hoảng hốt bổ chạy 
không dám trở về nữa. Người cha thương bảo gia nhân 
đuổi theo và đem về, nói sẽ thuê hốt phân. Nghe thế 
chàng mới hết sợ. Trưởng giả muốn gần con nên cởi áo 
bào sang trọng, mặc áo rách, cầm đồ hốt phân đến gần 


cùng tử. Gần gũi được rồi mới tìm cách dụ dỗ cho làm 
những công việc lớn hơn. Cuối cùng biết chàng không 
còn sợ hãi nữa, Trưởng giả mới nói thật ông là cha của 
chàng và trao lại gia tài cho chàng. 

Trưởng giả chỉ cho đức Phật, chàng cùng tử chỉ 
cho chúng ta. Vì thương con nên tỪ ngôi vị an lạc, 
Trưởng giả phải xuống hầm phân để gần gũi và dìu dắt 
con. Chư Phật cùng các vị Bồ-tát đều như thế, hết lòng 
hết dạ thương xót chúng sanh. Tinh thần đó có phải yêu 
đời không? Đó là một lẽ thực không thể phủ nhận 
đƯỢc. 

Người đời mới nhìn thấy cuộc sống như lạc quan 
vui thích. Nhưng khi gặp hoàn cảnh trái ý, liền muốn tự 
tử, hoặc chạy trốn cuộc đời bằng nhiều cách sa đọa hư 
hồng. Nếu lạc quan tại sao phải tự tử? Tự tử có phải 
trốn đời không, đã trốn đời thì đâu còn yêu đời nữa. Cho 
nên Phật tử tu theo đạo Phật không có quyền tự tử. Tại 
sao? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật dạy 
rất rõ, những người gặp hoàn cảnh khó xử, buồn nắn tự 
tử, chẳng những không hết khổ mà còn chuốc khổ nhiều 
hơn nữa. 

Thí như con trâu bị kéo cày, nó thấy cái ách là tai 
họa của nó. Mỗi khi để ách lên vai là nó khổ, cho nên nó 


tìm cách phá hoại cái ách đó, như lấy sừng quật cho gãy 


ách. Nhưng nó không ngờ ách cũ gãy rồi, ông chủ sẽ 
làm cái ách mới tốt hơn, chắc hơn. Con trâu muốn hết 
khổ quật cho gãy ách, đâu ngờ lại mang cái ách mới còn 
khổ hơn. 

Cũng vậy, Phật dạy tất cả chúng ta sanh trong cõi 
đời này, gặp những cảnh vui tươi sung sướng hoặc đau 
khổ. Khi khổ quá chúng ta tưởng chết đi cho hết khổ, 
cũng giống như con trâu kia vậy. Người sợ thân này 
khổ, chịu không nổi nên muốn tự tử. Nhưng không ngờ 
tự tử rồi, mang thân khác còn khổ hơn, lâu dài hơn. 

Chúng ta không chạy trốn đi đâu được, nếu 
nghiệp ác của mình chưa hết, cũng như con trâu không 
thể trốn cái ách khi nghiệp trâu vẫn còn. ChỪng nào 
nghiệp trâu hết thì hết ách, còn mang thân trâu thì phải 
mang ách, không sao tránh khổi. Chúng ta cũng vậy còn 
mang thân nghiệp báo, ân oán chưa hết mà muốn giải 
quyết bằng cách chạy trốn thì không bao giờ được. 

Cho nên Phật dạy người Phật tử sống trong cảnh 
vui sướng cũng nhớ làm lành, đừng tạo nghiệp ác. Ở 
trong cảnh khổ cực nên biết rõ rằng, khổ này không 
phải bỗng dưng tự đến với mình mà do nghiệp ác đã 
tích lũy đời trước, ngày nay phải chịu. Nghiệp là mối 
nợ, nợ đến mà chạy trốn không chịu trả thì chừng nào 
hết nợ? Ở đây thiếu nợ trốn qua chỗ khác, nếu ở đó 


người ta gặp lại cũng đòi như thường. Như vậy chỉ trả 
hết nợ, thì mới được an lành. 

Hiểu thế, chúng ta có thân này trong cảnh vui thì 
sống theo cảnh vui, trong cảnh khổ thì chấp nhận trả nợ 
nần của cảnh khổ. Nợ nần trả xong thì chúng ta sẽ hết 
khổ. Biết rõ như vậy sẽ không còn gì để lo sợ nữa. 
Chấp nhận trả hết nợ thì hết khổ, còn chưa hết nợ mà 
trốn thì không được. Như vậy đạo Phật dạy chúng ta 
chán đời hay yêu đời? Dù đời có cay đắng mấy cũng 
ráng chịu, không chạy trốn, vậy là quá lạc quan quá yêu 
đời rồi. 

Trong kinh A-hàm, đức Phật dạy được thân này 
rất khó. “Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân 
thân vạn kiếp nan”, nghĩa là ngàn năm cây sắt mới trổ 
bông còn dễ, một khi mất thân này rồi, được trở lại làm 
người rất khó. Như vậy được làm người là tỐt, tại sao 
lại đi hủy hoại, thật hết sức dại khờ. Vì vậy Phật dạy 
chúng ta phải quí tiếc thân này, biết mượn nó làm 
phương tiện tu hành, lợi ích cho chúng sanh chớ không 
nên hủy hoại nó. 

Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển khơi, một 
trăm năm nó mới trồi đầu lên một lần. Trên mặt biển có 
bọng cây nổi tùy theo gió đẩy đưa. Như vậy không biết 
bao giờ con rùa mù trồi lên mới gặp được bọng cây, 


chuyện ấy nếu có thật là hy hữu. Phật nói cũng vậy, mất 
thân này được trở lại làm người cũng khó như con rùa 
mù tìm gặp bọng cây giữa biển cả. Thế mà chúng ta 
được thân này lại xem thường, không cố gắng duy trì 
gìn giữ cho nó khoẻ mạnh, để tu hành và làm lợi ích cho 
mỌi người. Thái độ hủy hoại thân này thật là dại khờ 
lắm vậy. 

Phật dạy tu nhân thừa Phật giáo là giữ năm giới: 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không 
nói dối, không uống rượu mạnh và dùng các chất nghiện 
như xì ke ma túy v.v... Giữ đủ năm giới này, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ được trở lại làm người. Thiếu 
một cũng không được. Chúng ta thử kiểm lại xem mình 
có xứng đáng làm người chưa? Nếu chưa thì phải ráng 
tu cho xứng đáng. 

Chúng ta hay xem thường những việc lành, lại 
nghĩ làm ác qua rồi thì mất, không ngờ đó là tai họa hại 
mình về sau. Nên người biết tu rất sợ một lời nói ác, 
một hành động ác, luôn bảo vệ giá trị tu hành của mình, 
không để cho tham sân si làm chủ, dẫn đi trong ba 
đường ác địa ngục, ngạ quỦ, súc sanh. 

Cũng trong kinh A-hàm, Phật dạy rằng: “BỊ thiêu 
đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, bị làm loài quỷ đói 
lang thang chưa phải là khổ, bị mang lông đội sừng làm 


trâu bò kéo xe, kéo cày chưa phải là khổ, chỉ những kẻ 
si mê không biết lối đi mới là khổ”. Như vậy Phật đánh 
giá cái khổ không phải ở trong cảnh địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh mới thực là thực khổ, mà si mê mới là gốc khổ. 

Tại sao si mê là gốc khổ? Vì khi si mê rồi chúng 
ta tạo nghiệp, nếu nghiệp ác thì phải đi trong đường dữ 
không biết tới bao giờ cùng. Ở địa ngục hết tội được 
lên, ở ngạ quÏ hết nghiệp được ra, súc sanh mãn kiếp 
được thoát, còn si mê dẫn mình liên miên trong sanh tử 
không có ngày ra khỏi. Nên đạo Phật cho sĩ mê là cái 
đáng sợ hơn hết. Nhưng thường chúng ta chỈ sợ địa 
ngục, ngạ quÏ, mà không sợ si mê. Cái đáng sợ thì không 
sợ, cái không đáng sợ lại sợ. 

Si mê dẫn mình muôn kiếp trong luân hồi, còn nợ 
nần trong các đường trả hết thì có ngày ra khỏi. Vậy sĩ 
mê rất nguy hiểm, đáng sợ nhất. Cho nên nói si mê là 
gốc khổ. Người tu theo đạo Phật phải phá trừ gốc si mê 
trước tiên. 

Phật dạy: “Các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà 
đi, thắp lên với chánh pháp”. Thắp đuốc lên tức là thắp 
sáng ngọn đuốc trí tuệ. Nhưng làm sao để thắp? “Thắp 
lên với chánh pháp”. Người con Phật phải hiểu đạo lý 
chân chánh đó. Hiểu được rồi, áp dụng tu hành chúng ta 


mới thoát s¡ mê. Như trong mười hai nhân duyên, vô 


minh là đầu. Vô minh tức si mê. Si mê là nhân dẫn 
chúng ta đi trong luân hồi không cùng. Vì vậy muốn phá 
si mê phải dùng trí tuệ. Cũng như trong nhà tối, muốn 
hết tối phải thắp đèn. 

S¡ mê chỉ đáng sợ nếu mình cứ để cho nó hoành 
hành tự do. Ngược lại, si mê không đáng sợ nếu mình 
biết dùng trí tuệ diệt trừ nó. Cũng như trong nhà tối, nếu 
không thắp đèn chúng ta sẽ va đầu này, chạm đầu kia rất 
khổ. Nhưng khi thắp đèn lên, trong nhà liền sáng. Tối thì 
khổ, sáng thì an vui. Đạo Phật lấy giác ngộ làm trọng 
tâm tu hành. Người học Phật, tu Phật mà không giác ngộ 
thì không biết bao giỜ thoát khỏi si mê. Không thoát khỏi 
si mê tỨc là ôm vô minh để muôn kiếp chịu khổ. Cho 
nên ai đến với đạo Phật cũng đều phải cố gắng mở sáng 
con mắt trí tuệ của mình thoát khỏi si mê. 

MỞ sáng mắt trí tuệ bằng cách nào? Bởi trí tuệ có 
hai: trí tuệ xuất thế và trí tuệ thế gian. Người thế gian từ 
không biết gì, do học hành lần lần tiến lên mỗi ngày mỗi 
giỏi, gọi là người có trí tuệ. Trí tuệ đó nhà Phật gọi là trí 
tuệ thế gian, nằm trong sanh diệt đau khổ. Còn trí tuệ 
của Phật, trí tuệ của bậc giác ngộ là trí tuệ xuất thế 
gian. Trí tuệ này có công năng đưa chúng ta đến chỗ 
thoát khổ, không còn bị lôi kéo, dính mắc trong sanh tử 


luân hồi nữa. 


Kinh Kim Cang có câu: “Phàm sở hữỮu tướng giai 
thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến 
Như Lai”, nghĩa là phàm những gì có tướng đều là hư 
giả, nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy được 
Phật. Thiền sư Duy Tín đời nhà Tống Trung Quốc nói: 
“Khi chưa gặp thiện hữu tri thức, tôi thấy núi sông là 
núi sông. Khi gặp thiện hữu tri thức rồi, tôi thấy núi 
sông không phải là núi sông. Đến nay qua ba mươi năm, 
tôi lại thấy núi sông là núi sông”. NhữỮng câu nói như 
vậy mới nghe thật khó hiểu, nhưng chính thực nó thấu 
đáo tỘt cùng. 

Trước tôi giải thích câu trong kinh Kim Cang. 
Phàm cái gì có tướng, có hình thức Phật nói đều là hư 
dối. Người nào thấy các tướng đó, không chấp nó là 
thật, đó là người thấy được Phật. Đơn giản làm sao! 
Như vậy thấy Phật khó hay dễ? Nếu mình đừng chấp 
tướng là thật thì thấy Phật dễ vô cùng. Còn chấp tướng 
là thật thì khó vô cùng. 

Như cái đồng hồ là thật hay giả? Nếu nói giả, có 
người lượm bỏ túi thì sao? Cho nên nói thì dễ nhưng 
thực hành rất khó. Phân tích đồng hồ, từng bộ phận rã 
ra, chúng ta thấy không có đồng hồ. Nhưng nếu ráp các 
bộ phận ấy lại đầy đủ thì có đồng hồ. Như vậy đồng hồ 
là thật hay là giả? Trên lý ta nói nó giả, nhưng trên sự 


mất nó chúng ta la. Như vậy mình vẫn còn mắc mứu 
trong đó, chưa thấy đúng hoàn toàn lẽ thật. 

Đồng hồ dưới con mắt của Phật là do nhân duyên 
hợp lại thành, cái gì do nhân duyên hợp lại thì không 
thật. Nếu thật thì nó nguyên vẹn, không thể tách ra từng 
phần được. Nhưng ta mở ra từng phần, nó không còn 
bóng dáng của đồng hồ nữa, làm sao nói thật được. Tuy 
nhiên nói không thật thì dễ, nhưng động tới đồng hồ 
thấy không thật là dễ hay khó? Đó là sự, chúng ta thấm 
nhuần Ở trong tâm lâu rồi. 

Qua đó đủ thấy chúng ta mê lầm như thế nào. 
Nghe Phật dạy thấy dễ hiểu, nhưng chạm sự thật mới 
biết mình chưa tỉnh chút nào hết. Đó là chỉ nói những sự 
vật nhẹ nhẹ bên ngoài thôi, chưa nói đến thân này. Nếu 
như có ai đó chỉ mặt mình nói “anh này ngu quá”, chừng 
đó biết liền. Thân đã giả thì người ta nói ngu có gì quan 
trọng. Thế mà trên thực tế, nghe như vậy là nổi sân si 
với nhau liền. 

Xét lại ngƯỜi ta nói mình ngu cũng phải thôi. Nếu 
chúng ta chấp nhận “tôi ngu”, đó là biết nhận sự thật. 
Bởi lâu nay chúng ta cứ ảo tưởng mình là số một, là hơn 
thiên hạ. Nhưng sự thực mình chưa ra øì hết. Trên thế 
gian có muôn triệu Ức việc, muôn triệu Ức nghề, mà 


chúng ta biết được chừng bao nhiêu? Giỏi lắm vài việc 


trong sở trường của mình thôi, chứ đâu có biết hết. 
Những thỨ không biết thì gọi khôn sao được. Vậy mà 
nói ngu không chịu. 

Chúng ta sống bằng ảo tưởng nhiều hơn sự thật. 
Cho nên người học Phật phải can đẩm nhận chân lẽ 
thật, không nên ảo tưởng. Sống trong ảo tưởng là sống 
trong si mê, đã sĩ mê thì tất cả ý nghĩ và việc làm đều sai 
lầm, hậu quả phải chuốc lấy đau khổ là điều không thể 
tránh khỏi. Còn nhiều si mê tức là còn nhiều đau khổ. 
Cho nên tu thì phải giảm bớt sĩ mê. Giảm bằng cách 
nào? 

S¡ mê có hai: Một chấp ngoại cảnh là thật. Hai 
chấp thân tâm mình là thật. Như đồng hồ, bàn ghế, nhà 
cửa nhẫn đến chim muông các cảnh đều thuộc về ngoại 
cảnh. Tất cả cảnh bên ngoài đều là duyên hợp không có 
thật. Không thật mà mình chấp thật, đó là si mê, thấy 
không đúng chơn lý. Còn không thật biết không thật, đó 
là trí tuệ sáng suốt. Người sống đạo phải tập mỗi ngày, 
mỗi ngày sống bằng trí tuệ chân thật. 

Thiền sư Duy Tín, ban đầu Ngài thấy núi sông là 
núi sông, giống như chúng ta lúc mê thấy núi sông là núi 
sông thật. Khi gặp thiện hữu tri thức chỈ dạy rõ ràng, 
Ngài thấy núi sông không phải là núi sông, vì biết rõ nó 
do duyên hợp giả có nên không thật. Qua ba mươi năm 


quán chiếu như vậy, tâm hết sĩ mê, chừng đó Ngài thấy 
núi sông là núi sông. Bấy giờ, vì tâm thanh tịnh nhìn 
bằng trực giác, không qua cái nhìn mê chấp của phàm 
phu, cũng không qua trình tự quán chiếu của Thanh văn, 
Duyên giác hay Bồ-tát. 

Chúng ta nghe thế, cũng không chịu quán chiếu gì 
hết, mà không biết mình tu tới đâu. Nghe người ta nói 
thật liền hưởng ứng theo, rồi thêm chuyện này chuyện 
kia, phê phán hay dở đủ thứ. Cho nên trên đường tu, 
trước cần phải dùng trí tuệ quán chiếu để thấy đúng 
như thật. Nhờ trí tuệ, cái gì giả ta biết giả, cái gì thật ta 
biết thật, không lầm đó là giác ngộ. Nên đức Phật nói 
nếu biết các tướng không phải tướng tức là thấy Phật. 

Chúng ta kiểm lại tất cả cảnh bên ngoài có gì 
không phải do duyên hợÏp? Đã duyên hợp tạm có rồi 
tan, không thật. Không thật mà tưởng là thật ấy là si mê. 
Thứ si mê này đậm lắm, nó dẫn chúng ta đi trong luân 
hồi, không có ngày dừng. Muốn hết sĩ mê chúng ta phải 
thường quán chiếu, thường xét nét kỹ càng ngoại cảnh 
bên ngoài chẳng có gì thật hết. Đó là nói về phần ngoại 
cảnh. 

Kế đến, thân thiết với chúng ta nhất là thân và 
tâm. Thân của chúng ta có thật không? Ai cũng nói 
không, nhưng tôi chưa dám tin. Vì sao? Vì trên miệng 


thì nói không thật nhưng ra đường gặp việc liền thành 
thật hết. Đó là một lẽ thật. 

Đức Phật dạy thân chúng ta được kết hợp bởi rất 
nhiều phần. Nói tổng quát gồm bốn phần: đất, nước, 
gió, lửa, bốn phần đó là gốc của thân này. Chất cứng là 
đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. 
Thiếu một trong bốn thứ đó thì thân này không còn. Trên 
cơ bản bốn thứ đó tụ hợp lại thành thân, nhưng còn 
phải bồi bổ, nuôi dưỡng nó mỗi ngày nữa. 

Như hiện tại lỗ mũi chúng ta đang làm gì? Đang 
thở. Thở nghĩa là sao? Mượn không khí ở ngoài đem vô, 
rồi trả ra; mượn trả mượn trả liên tục như vậy gọi là 
thổ. Nói ngồi chơi chớ có chơi đâu, cứ mượn trả mượn 
trả không dừng. Nếu trả rồi mà làm biếng không mượn 
nữa thì chết mất. Lát mượn tách nước, mượn rồi trả. 
Lát mượn ổ bánh mì hoặc chén cơm, mượn rồi trả. Chỉ 
có mượn trả mà nhiều khi không chịu bình dị, còn muốn 
cầu kỳ nữa chớ. Nước cạn thì mượn nƯỚc, nƯớc gì 
cũng được, phải nước này nước nọ mới chịu. Đất hết 
thì mượn đất, đất nào cũng được, nhưng phải đất có 
mùi vị hấp dẫn. Thành ra chúng ta khổ, khổ vì cầu kỳ. 
Chúng ta sống không đơn giản, vì mượn trả mà không 
biết thực mượn trả, cứ nghĩ mình ăn, mình uống mà 
không ngờ mình đang mượn trả. 


Như vậy kiểm lại mỗi ngày chúng ta sống bằng 
sự mượn trả, mượn trả. Khi cần mượn được mượn, 
khi cần trả được trả, đó là tốt. Mượn trả suôn sẽ là 
hạnh phúc. Nếu mượn trả không suôn sẽ là mất hạnh 
phúc liền. Nên giá trị của con người, nói thẳng ra chỉ là 
sự mượn trả mà thôi. Vậy mà chúng ta lại cho cái ngã 
này là trên thiên hạ, là số một, nói động tới thì không 
đƯỢc. 

Quí vị thấy, thân này khi mượn thức ăn đem vô, 
tích lũy một ngày rồi tuôn ra. Thời gian tích lũy đó nó 
biến chất thành thứ này thứ nọ, thì mùi vị ra sao? Vậy 
mà ai nói anh này hôi quá liền giận ngay. Rõ ràng chúng 
ta sống bằng ảo tưởng, không có lẽ thật. Cái đấy da hôi 
thối, mà không chịu nhìn nhận, phải khen mới được. Rõ 
ràng chúng ta từ chối sự thật, nên không thấy được chân 
lý, sống bằng tưởng tượng. Sống bằng tưởng tượng là 
sống bằng si mê, không có lẽ thực. Đó là nói về chấp 
thân. 

Kế đến nói về chấp tâm. Tâm chúng ta có thật 
không? Vấn đề này quan trọng vô cùng. Khi quí vị giận 
ai thì nói tôi giận, buồn ai nói tôi buồn. Buồn thương 
giận ghét, cái nào cũng tôi hết. Như vậy cái tôi đó có 
thật không? Ví dụ mình đang giận ai trong nhà, bất thần 
thấy người bạn tri kỞ ở xa về, mừng quá quên giận, nên 


cái giận tan mất. Như vậy cái giận có thật không? 
Không. 

Lâu nay chúng ta cỨ ngỡ rằng buồn, thương giận, 
ghét là tâm mình. Ai nói trái ý hoặc làm trái ý mình thì 
không chịu nổi. Chính đó là cái khổ của chúng ta. SỐng 
trong gia đình mà người chồng nghĩ khác, người vợ nghĩ 
khác thì sẽ thế nào? Sẽ gây gổ, có khi dẫn đến chia tay. 
Trong kinh A-hàm, Phật dạy một câu hết sức chí lý: 
“Người biết tôn trọng chân lý là khi suy nghĩ vẫn đề gì, 
thì bảo “đây là suy nghĩ của tôi”, đừng nói rằng tôi suy 
nghĩ đúng”. Nếu không thấy mình đúng thì đâu có cãi, 
dầu hai cái thấy khác nhau. Còn nếu thấy mình đúng 
người khác sai thì sẽ sinh cãi vã. 

Như tôi ngồi trong thất, thấy phương nam có 
cụm mây đen và có gió thổi qua, lát sau trời mưa. Ngày 
mai, vừa thấy cụm mây đen ở phương nam, nhưng chưa 
biết gió phương nào, tôi vội kêu những người chung 
quanh đem đồ vô, lát nữa mưa. Nói như vậy là tôi nói 
theo kinh nghiệm hôm qua và xác định mình thấy đúng. 
Nếu ai không đem đồ vô, tôi giận vì nghĩ họ không nghe 
mình. Nhưng một lát, gió phương nam không thổi mà 
phương bắc thổi qua, đám mây đó tan, trời không mưa. 
Như vậy tôi đúng hay sai? Sai rồi. Nên biết kinh nghiệm 


của mình có khi đúng, có khi sai. Nếu ta cho đó là chân 


lý thì ai nói khác mình sẽ cự lại, như vậy có phải khổ 
không. 

Người tu phải biết rõ tâm suy nghĩ của mình 
không thật. Nhiều khi Phật tử không nhận định kỹ, nghe 
nói tâm mà không biết tâm là gì. Nhà Phật giải thích rất 
rõ. Tâm là “biết”. Cái biết do suy nghĩ phân biệt là cái 
biết hư dối. Còn cái biết hiện tiền, không thiếu vắng lúc 
nào, cái biết đó là chân thật gọi là tâm. Thế nhưng đa sỐ 
người lại chấp cái biết do suy nghĩ là tâm mình. Chấp 
như vậy nên cái biết chân thật bị ẩn khuất. Nhà Phật gọi 
cái biết chân thật sẵn có là chơn tâm, cái biết do suy 
nghĩ phân biỆt là vọng tâm. 

Như khi chúng ta rẳnh rang nhàn hạ, ra cỘi cây 
ngồi chơi. Trong lòng không nghĩ, không tính toán gì hết. 
Lúc đó chim kêu nghe, gió thổi... chúng ta đều nhận biết 
rõ ràng, không lẫn lộn. Vậy mà chúng ta lại quên cái biết 
đó, chỈ nhớ cái biết sanh diệt liên miên do sự nghĩ tưởng 
vọng động của mình. 

Chúng ta chấp thân hư giả làm thân mình, chấp 
tâm sanh diệt làm tâm mình thì chỪng nào ra khỏi luân 
hồi? Nên nhớ mình tu là để lặng hết tâm sanh diệt thì 
tâm chân thật mới hiện ra. Vì vậy các pháp môn trong 
đạo Phật cuối cùng đều gặp nhau chỗ cốt tâm được 
thanh tịnh. 


Như người niệm Phật, muốn thấy đức Phật Di 
Đà hiện thân đón rước thì phải niệm được nhất tâm bất 
loạn, từ một ngày cho tới bảy ngày. Còn người tu thiên 
thì phải định tâm, tọa thiền quán chiếu thấy rõ các thứ 
nghĩ suy là hư huyễn, không theo. Khi chúng lặng hết thì 
tâm chân thật hiện bày. Phật là giác, tánh giác sẵn có 
trong mỗi chúng ta nên nói Phật tánh. Ai cũng có Phật 
tánh nhưng vì vọng tưởng phủ che, nên chúng ta không 
thấy. 

Bây giờ niệm Phật để dứt sạch những phủ che đó 
thì Phật tánh hiện bày, chừng đó chúng ta thấy Phật. 
Phật Di Đà là Vô lượng thọ, Vô lượng quang tức tuổi 
thọ vô lượng, hào quang vô lượng. Tuổi thọ vô lượng 
thì Phật tánh của mình không sanh không diệt nên cũng 
vô lượng. Phật tánh là hằng giác hằng tri sáng suỐt nên 
gọi là vô lượng quang. Còn người tu Thiền phải dừng 
lặng vọng tưởng. Vọng tưởng dừng lặng rồi mới được 
định, được định thì hết niệm sanh diệt, gọi đó là Niết- 
bàn. 

Trong kinh A-hàm, có nói thế này: “Nếu người 
nào niệm Phật hay tu Thiền quán TỨ niệm xứ từ một 
ngày, hai ngày cho tới bẩy ngày, tâm không di chuyển, 
không dao động thì người đó sẽ chứng từ Tam quả cho 
tới TỨ quả A-la-hán”. Chứng A-la-hán tức là chứng 


Niết-bàn. Như vậy vọng tâm lặng, thì chân tâm hiện 
bày, không sanh không diệt. Khi đó tùy theo pháp môn tu 
mà chúng ta được vào Niết-bàn hay vãng sanh về cõi 
Cực Lạc. 

Trong nhà Thiên có ví dụ rất hay. Như chúng ta 
xuống hồ, múc nước đục đổ vào khạp. Nước đục nên 
đứng gần nhìn vào, chúng ta không thấy bóng của mình. 
Dần dần nước lóng xuống, cặn bã lặn hết thì nước 
trong. Như vậy nước trong đó mới có hay đã sẵn có. 
Sẵn có. Nhưng tại sao trước chúng ta không thấy? Tại 
vì cặn, vì bẩn nên không thấy. Muốn thấy chỈ cần cặn 
bẩn lắng xuống hết thì nước trong hiện ra. 

Tâm chúng ta cũng vậy. Suy nghĩ vọng tưởng đều 
là cặn bã, những thứ đó lặng xuỐng rồi thì cái chân thật 
hiện bày, đó là chân tâm, là Phật tánh. 

Hiện giờ chúng ta mê lầm chấp thân tứ đại vay 
mượn là thật, chấp tâm suy nghĩ hư dối là thật. Do hai 
thứ chấp ấy mà quên mất tâm chân thật luôn sẵn bên 
mình. Nên trong nhà Thiền thường dùng câu “Cõng Phật 
đi tìm Phật” hay “Cỡi trâu tìm trâu”. Mình có Phật sẵn 
mà không chịu nhận, chạy tìm chỗ này chỗ kia. Ngồi 
sẵn trên lưng trâu mà không biết, lại đi tìm trâu. Thật 
đáng thương! 

Tôi dẫn bài kệ trong kinh Niết-bàn, Phật dạy: 


Chư hành vô thường, 

Thị sanh diệt pháp, 

Sanh diệt diệt dĩ, 

Tịch diệt vi lạc. 

Tạm dịch: 

Các hành vô thường, 

Là pháp sanh diỆt, 

Sanh diệt diệt rồi, 

Tịch diệt là vui. 

Các hành vô thường, biến đổi, là pháp sanh diệt. 
Nếu biết rõ pháp sanh diệt ấy rồi, không còn lầm lẫn 
chạy theo nó, tự nó sẽ tan biến. Nó tan biến tức diệt mất 
rồi, chừng ấy cái lặng lẽ còn lại gọi là tịch diệt, cái ấy 
là vui. Cái vui này không sanh không diệt, chân thật hiện 
tiền nên không bị vô thường làm biến đổi. Đây là cái vui 
cứu kính chân thật. 

Như vậy đạo Phật dạy tu lạc quan hay bi quan? 
Lạc quan. Lạc quan vì tìm được cái vui chân thật. Tất 
cả thú vui của thế gian hiện giờ là cái vui giả dối, tạm 
bợ, vui trong đau khổ. Thí dụ như quí vị coi đá bóng 
thấy vui. Nhưng vui đó có lẫn khổ. Bên thắng thì vui, 
bên bại thì khổ. Vui trong cái khổ củỦa người khác thì 
đâu phải thật vui. Vậy mà người ta thích lắm. Cũng Ở 


quê mấy chú thanh niên thích coi đá gà. Hai con gà đá 


nhau đổ máu mà người ta vỗ tay kêu vui. Vui trong cái 
chết chóc của loài vật, cái vui đó có tốt không? Thậm 
chí có nhiều người coi đấu quyền anh. Anh A hạ được 
anh B nằm dài, người xem vỗ tay hoan nghênh. Đó là 
vui trong cái đau khổ của người khác. Vì vậy cái vui của 
thế gian không phải thật vui. ChỈ khi nào tâm sanh diệt 
lặng hết, tịch diệt hoàn toàn mới thật là vui. 

Như vậy những cái vui trong đạo Phật là vui tốt 
đẹp, vui trong sự an lành của mọi người, chớ không 
phải vui trong sự đau khổ của kể khác. Nên đạo Phật là 
đạo tỪ bi. Chúng sanh khổ thì ta khổ, chúng sanh vui thì 
ta vui. Đó là niềm vui chân chánh của đạo Phật. Nếu làm 
cho người khác khổ mà mình vui, cái vui đó phàm tục, 
không phải niềm vui chân chánh tốt đẹp. 

Đã là Phật tử thì chúng ta phải tập vui trong đạo 
chân chánh. Người đói chúng ta cho họ một ít cơm, họ 
vui chúng ta vui theo. Người buồn chúng ta dùng lời an 
ủi, họ bớt buồn được vui, chúng ta vui với họ. Những 
niềm vui đó tuy cũng tạm bợ, nhưng không có đau khổ 
kèm theo thì chúng ta nên thực hành. Còn những thỨ vui 
trong nỗi khổ của kẻ khác, tuyệt đối chúng ta không làm. 

Có người nói coi hát cải lương vui chớ đâu có 
khổ. Nếu vui tại sao đôi khi lại khóc. Cho nên nói đi coi 
cải lương cho vui, không ngờ đi khóc. Qua đó để thấy 


rằng, con người không tìm niềm vui thật, mà tìm niềm 
vui trong ảo tưởng. Chỉ có đến với đạo, tu hành chân 
chánh, chúng ta mới tìm được niềm vui thật. 

Ví dụ gần nhất như khi quí vị ngồi niệm Phật 
hoặc ngồi thiền chừng năm mười phút, tâm lặng yên, 
thanh tịnh, không nghĩ không suy. Lúc đó gương mặt 
quí vị rất tươi tắn, tuy không cười nhưng hiện rõ nét 
hoan hỷ an lạc từ bên trong. Ngược lại, quý vị ngồi 
chừng năm mưƯỜi phút, lát nhớ giận người này, tỨc 
người kia v.v... thì gương mặt lát đỔ, lát xanh thấy đáng 
chê sợ. Mới thấy rằng chúng ta biết tu, tâm lặng yên 
thanh tịnh thì có niềm vui chân thật. Còn vui trong đối 
đãi tạm bợ là vui trong cái khổ, chưa phải niềm vui chân 
thật. 

Muốn tìm được niềm vui chân thật thì chúng ta 
phải theo sự hướng dẫn của chư Phật, Bồ-tát, các vị tu 
hành trước chỈ bảo. Nghe rồi ứng dụng tu hành, để nhận 
ra và sống được với lẽ thật sẵn có nơi mình, như thế 
mới mong được giải thoát an vui. 

Tôi giảng tới đây, quí vị thấy đạo Phật là bi quan 
hay lạc quan, yêu đời? Nếu quý vị đồng ý đạo Phật lạc 


quan yêu đời là tôi đã thành công rồi. 


